Years of Renewal (Trích) 


Henry Kissinger 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Years of Renewal (Trích) 


Henry Kissinger 
Years of Renewal (Trích) 
Bán dich: Phung Hóng 
chuong 17 
The End of Viét Nam 


Những ai đã thường hay nghĩ rằng cơn hấp hối của Cam Bốt 
sẽ làm cho họ vơi đi nỗi đau khổ về giải pháp giải quyết vấn 
đề Việt Nam sẽ sớm được học hỏi kỷ hơn. Sự kết thúc bi đát 
của 2 thập niên Hoa Kỳ hy sinh, ghi công và quốc gia phân 
tán đã chứng tỏ không đạt được mục đích như đã mong đợi. 

Ngày 10 tháng 3, Bắc Việt, đã từ lâu tự cho là không còn bị 
ràng buộc bởi Thỏa ước Ba Lê nữa đã phóng ra những cuộc 
tấn công lớn ở Cao Nguyên với những sư đoàn mới xâm 
nhập từ Bắc. Chúng tràn ngập điểm nối chiến lược Ban Mê 
Thuột trong 2 ngày, cắt đứt mọi quốc lộ nối liền Sài Gòn với 
Cao Nguyên, ngoại trừ một con đường đổ nát thường xuyên 
bị Việt cộng quấy phá. Trong lúc Cao Nguyên đang bị đe dọa 
trầm trọng thì Trần Văn Lắm, một nhân vật tín cẩn của Tổng 
thống Thiệu được phái qua Hoa Kỳ để cầu viện. Ông đã báo 
cáo về Sài Gòn là không còn hy vọng gì nữa để được viện trợ 
bổ túc thêm của Quốc Hội. Nỗi lo sợ đã trở nên chắc chắn 
khi lưỡng viện Quốc Hội Dân Chủ (khối đa số) đã biểu quyết 
trong hai ngày 12 và 13/3 chống lại mọi viện trợ cho Việt 
Nam. 

Thiệu như đã hiểu như thế, với ngân khoản thiếu hụt, ông ta 


không còn chống cự được trong toàn lãnh thổ của đất nước 
ông đang bị nhiễu nhương và đã ra lệnh một cuộc di tản 
chiến thuật vùng Cao Nguyên. Cùng lúc đó, ông cho tái phối 
trí sư đoàn | Nhảy Dù từ biên giới phía Bắc về xung quanh 
Đà nẵng - cả hai biến cố này đều được khởi động cùng một 
lúc, vào ngày 16/3. Ý định của Thiệu cốt tạo một thế cầm cự 
giữ chân đến lúc có thể chinh phục được nhiều cảm tình hơn 
đối với Quốc Hội được bầu vào năm 1976. 

Hành động xuất thần từ một trường đại học chiến tranh, chủ 
trương của Thiệu trông có vẻ hợp lý. Nhưng cuối cùng đối với 
thực thể Việt Nam lúc đó, nó đã gây thảm hại. Kế hoạch 
phóng ra không có chuẩn bị trước và chi tiết hướng dẫn từ 
Bộ Tham Muu Liên Quân Sài Gòn, sự di tản chiến thuật chỉ 
được hành quân trên một con đường độc đạo - quốc lộ 7B - 
đã bị tàn phá nặng nề và gài mìn vô số. Một công trình kiều 
lộ quy mô phải được điều nghiên huy động để tái thiết quốc 
lộ đó xử dụng được, kể cả xây lại nhiều cầu đã sập - một 
công tác mà những sư đoàn của Nam Việt Nam không được 
trang bị dây đủ. Thêm vào với những gia đình của QLVNCH 
luôn bám sát vào các đơn vị hành quân - nhất là trong 
trường hợp này, ở Pleiku, thủ phủ của Cao Nguyên. Vừa lúc 
ngay khi lệnh triệt thoái được truyền ra, hỗn loạn lan tràn 
khắp nơi với nỗi kinh hoàng, rồi một khối người di tản chạy 
náo loạn. Những bộ lạc dân sự chiến đấu của các sắc tộc 
Thượng ở miền núi cũng lo sợ trước nỗi kinh hoàng naaỳ, đã 
nổi loạn phá phách cướp bóc khi được tin sẽ bị bỏ rơi. 

Con đường di tản độc đạo này chẳng bao lâu đã bị tắc 
nghẽn dồn ứ bởi chừng 60,000 quân lính và 400,000 người 


thường dân. Thực phẩm không được tiếp té và hết sạch nên 
những quân nhân bị đói tràn vào các làng dọc quốc lộ. 
Không lực VNCH lại oanh tac lầm một đơn vị chiến xa ban đã 
giết hại nhiều binh sĩ và đồng đội cùng gia đình họ. Bắc 
quân đã tấn công vào đoàn người di tản này. Chỉ có một số 
rất ít binh sĩ và thường dân trốn được về cùng duyên hải, 
những sư đoàn VNCH từng bảo vệ Cao Nguyên đã tan rã. 
Chính ra, CSBV chỉ có ý định mở chiến dịch mùakhô 1975 để 
chiếm Cao nguyên và mở mặt trận chính thức quyết định 
vào Sài Gòn đến năm 76. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, 
CSBV đã hoàn tất mục đích của chúng mà không bị tổn hao 
quân số thương vong và thiệt hại cơ giới gì cả. Những sư 
đoàn dùng để đánh cao nguyên giờ đã rãnh tay để tấn công 
Đã Nẵng và Huế theo dọc duyên hải làm cho sớm thât thủ. 
Làn sóng người tị nạn từ Cao Nguyên đã cản trở Sư Đoàn Dù 
thiện chiến vừa di chuyển từ biên giới phía bắc về, và làm 
chậm trễ sự phòng vệ những căn cứ chiến lược chính này. 
Sau này, tướng Văn Tiến Dũng, Tư Lệnh bắc quân đã viết 
trong hồi ký của hắn: "Sự việc xảy ra đã vượt quá tầm liên 
kết của chiến dịch và đã đạt tới những tỷ lệ chiến lược. Đây 
làlần đầu tiên trong trận chiến đông dương, với sự ràng buộc 
trong một chiến dịch, quân đội của kẻ thù với trang bị tối 
tân đã bỏ một vùng chiến lược quan trọng và tháo chạy. 
Tình trạng này đã đưa đến những diễn tiến quan trọng khác, 
và có thể dẫn chúng ta tới thắng lợi mau chóng để kết thúc 
chiến tranh." 

Sự dứt điểm ở Trung Đông xảy ra trùng hợp với giai đoạn 
triệt thoái của Cao Nguyên mà sự gia hạn đã không xảy ra 


cho đến khi tôi trở lại HTD ngày 23/3. Cả hai cuộc khủng 
hoảng này phải được giải quyết song hành tức khắc. Rồi 
giữa những sự đau lòng này, một dân tộc bạn khác, nhóm 
người Kurds mà chúng tôi đang ủng hộ da bị quân đội Iraq 
tàn sát vừa mới được Nga tái trang bị. 

May thay, văn phòng tối cao đã cảmnhận vấn đề giải quyết 
cuộc khủng hoảng này với lòng nhân đạo. Từ ngày 24/3, Hội 
Đồng hành động đặc nhiệm HTĐ (HDHDDNHTD) họp tham 
mưu hàng ngày để cố gắng giải quyết song hành cuộc 
khủng hoảng ở Đông Dương và Trung Đông. Tin tức ghi nhận 
từ Việt Nam đã cho thấy một chuỗi dài tàn phá vô tận. Cố đô 
Huế thất thủ ngày 25/3 (2 ngày sau khi tôi trở về từ một 
chuyến đi bị hủy bỏ), Đà Nẵng ngày 30/3. Với một triệu 
người tị nạn ở Đà Nẵng và tiếp liệu thực phẩm đã cạn thì 
vấn đề căn bản ở vùng đất phía bắc của quốc gia này là 
nhân đạo chứ không còn là tự vệ nữa. 

Dù sao chăng nữa, ở buổi họp của HDHDDNHTD, chúng tôi 
đã có những điểm bàn cãi mâu thuẫn. Ví dụ như có người đề 
nghị xử dụng tàu đổ bộ để di tản dân tị nạn. Chuyên viên 
đặc trách quốc hội thì cho rằng như thế sẽ vi phạm điều 7 
của thỏa ước Ba Lê ngăn cấm viện trợ trang cụ ngoại trừ 
thay thế vật liệu đã tổn thất - một điều mà CSBV không bao 
giờ ngó ngàng tời dù trong một ngày. Một đề nghị khác là 
hoặc giả chúng ta có thể di tản bất cứ dân tị nạn nào bằng 
bất cứ phương tiện gì trước khi thông báo cho quốc hội biết 
theo điều khoản của đạo luật chiến tranh. Vấn đề đa được 
biểu quyết vừa đúng tầm quan trọng của nó là xin thỉnh cầu 
sự quyết định của tổng thống Ford đã ra lệnh: "Tôi nghĩ rằng 


chúng ta phải thi hành, thông báo Quốc Hội, va ra thông cáo 
cho toàn dân biết" Tôi đã diễn dịch sự phán quyết đó bằng ý 
nghĩa là chúng ta phải tuân thủ chỉ thị đó. Trong cuộc họp 
của HDHDDNHTD, tôi đã ước tính Việt Nam chỉ có thể tồn tại 
tối đa là 3 tháng mà thôi. 

Sự sụp đổ rất là buồn thảm, bi đát và cay đắng. Nhưng đối 
với những người trong chúng ta đã ban hành quyết định, 
vấn đề dồn dập là làm sao ngay từ bây giờ lo đảm trách 
cuộc di tản không tránh được của 6 ngàn người Mỹ còn lại 
cũng như những người Việt Nam sẽ bị nguy hiểm đến tính 
mạng vì có liên hệ với Hoa Kỳ. "Tôi muốn có một danh sách 
của những loại người này," tôi nói trong một buổi họp tham 
mưu ở bộ Ngoại giao ngày 8/4, "làm sao họ có thể di chuyển 
đến những địa điểm để từ đó họ được bốc đi, với mệnh lệnh 
nào, và với sự tham khảo ưu tiên nào với chính phủ." (Dieu 
này cần thiết bởi bộ ngoại giao, qua ông Đại sứ Hoa Kỳ, lãnh 
trách nhiệm để di tản). 

Một cách rất là siêu vi, kế hoạch di tản được thi hành từng 
giai đoạn với những bàn luận có cần viện trợ quân sự cho 
nam Việt trong giai đoạn chót này và bao nhiêu hay không. 
Ford và tôi là 2 nhân vật chính tiếp tục đề nghị yêu cầu quốc 
hội chuẩn chi thêm viện trợ phụ trội cho đến giờ phút cuối 
cùng. Làm sao để duyệt lại điều hợp vấn đề hầu như gây 
cấn giữa sự ước tính của tôi về số phận Sài Gòn sống sót, kế 
hoạch di tản phải yêu sách khẩn thiết, và tiếp tục yêu cầu 
viện trợ thích đáng cho Việt Nam? 

Vấn đề mấu chốt quá phức tạp của quần chúng (tôi có thể 
nghi không có một ngoại lệ ý nghĩa nào) là sự tan rã của Sài 


Gòn, mà sự thay thế Thiệu, và sự thoái triệt toàn ven tức 
thời ra khỏi Việt Nam. Quốc hội cũng quan tâm không kém. 
Với trợ lực của chính quyền, giám đốc tình báo William Colby 
đã hiến kế chúng ta sẽ làm áp lực Thiệu để sự di tản Mỹ kiều 
được dễ dàng. Bộ tham mưu của Ford tại tòa Bạch ốc nôn 
nóng giải quyết dứt khoát vấn đề Việt Nam để tránh hậu họa 
cho địa vị tổng thống với những mâu thuẫn về Việt Nam sau 
này. 

Nhưng với những người trong chúng tôi đã từng hợp hàng 
ngày ở tòa Bạch Ốc đã trực diện với sự lựa chọn rất thực tế, 
chứ không phải lý thuyết. Chúng ta cần phải di tản 6,000 Mỹ 
kiều còn sót lại ở Việt Nam và cố gắng giúp đỡ hàng chục 
ngàn người Việt Nam sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng vì cộng 
tác với chúng ta rời bỏ đất nước họ. Nhưng chúng ta không 
thể di tản bất cứ một người bạn Việt Nam nào của chúng ta 
người trừ chúng ta kéo dài công cuộc triệt thoái Mỹ kiều, bởi 
vì quốc hội sẽ chắc chắn phủi tay khi người Mỹ cuối cùng ra 
đi. 

Dù gì chăng nữa, công việc chúng tôi tiến hàng đòi hỏi duy 
trì yêu sách của chúng tôi phải giúp đỡ Việt Nam. Đến lúc 
mà chúng tôi bỏ nó, kinh hoàng sẽ bao trùm toàn thể quốc 
gia này. 

Ở thời điểm này, quân đội VNCH sẽ quay lại chống đối 
những người còn lại của chúng ta một cách vô vọng và nổi 
giận vì sự phản bội của chúng ta. Trong tuần đầu của tháng 
4, tôi nói với Colby rằng, cho dù Thiệu sẽ từ chức sớm theo 
dự đoán, nếu chúng ta hiến ông ta vài cuộc mặc cả, thì Hà 
Nội cũng tức khắc đòi hỏi người thay thế ông ta cho đến khi 


chúng tiéu diét hoán toán thé ché chính tri mién Nam (nhu 
đã chính thức xảy ra). Ngày 3⁄4, một tài liệu của chính phủ 
cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam đã xác 
nhận điều tiên đoán này. Nó mô tả những đề nghị khác nhau 
về chính phủ 3 thành phần - một mục tiêu duy nhất mà Hà 
Nội đấu tranh theo đuổi, chiếu theo điều kiện về hòa bình 
của Hoa Kỳ - là "cốt chỉ phỉnh gạt, cô lập chính phủ Nam 
Việt". 

Chúng tôi cần thời gian để đồng bộ di tản Mỹ kiều lẫn người 
Việt cùng một lúc, những người mà chúng ta có một trách 
nhiệm tinh thần. Duy trì yêu sách viện trợ là một phương 
tiện độc nhất để giữ vững tinh thần những người Việt vẫn 
còn sẵn sàng tranh đấu cho một lý tưởng thiêng liêng mà 
giờ đây bất hạnh thay đã bị liệt vào hạng người được cứu 
vớt. 

Nhưng sự trợ giúp được đạt đến mức nào? Khuyến cáo của 
tôi là đề nghị theo nhu cầu của Nam Việt hiện tại. Ngày 28/1 
chúng tôi yêu cầu được giúp thêm một ngân khoản phụ là 
300 triệu mà TSN John Stennis đã hứa. Ngay cả sự yêu cầu 
này không liên quan gì đến nhu cầu, nhưng ít ra, Việt Nam 
cũng đã yên tâm một phần nào và tương đối được trấn an. 
Số tiền này không còn đủ nữa để giải quyết những sự thiệt 
hại chung quanh chúng ta. Ford đồng ý và phải Tướng Fred 
C. Weyand, Tham mưu trưởng Lục Quân, đã từng chỉ huy Sư 
Đoàn | Không Kĩ ở Việt Nam, đến Sài Gòn để nghiên cứu 
lượng định vấn đề thực tế hơn. 

Xuyên qua những mâu thuẫn này, Ford trở nên cứng rắn 
hơn; rất giản đơn ông hoàn toàn không thể tưởng tượng hình 


dung được sự bỏ rơi những người đã hy sinh liều lĩnh tính 
mạng họ qua hàng chục năm vì cpng tác với 5 đời Tổng 
Thống Mỹ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đã tuyên bố là sự thiết 
yếu của nền an ninh cho thế giới tự do. Tôi đã cố làm hết sức 
mình để bảo đảm người can đảm và ưu tú này sẽ có một 
tầm lựa chọn rộng lớn và giúp cho Ford một lối thoát. Ngày 
27/3, trong khi sự sụp đổ về quân sự hầu như sắp xảy ra, tại 
văn phòng lầu bầu dục, tôi đã kết luận trong bài diễn văn 
ngắn về yêu cầu quân sự của Sài Gòn như sau: 

“Tôi nói điều này với con tim rướm máu - nhưng có lẽ anh 
phải bỏ lại Việt Nam sau anh và đừng làm tổn thương thành 
nhiều mảnh quốc gia này một lần nữa. Những thỏa thuận về 
Việt Nam đã căn cứ trên hai điều: sự đe dọa về can thiệp 
quân sự của chúng ta và sự tiếp tục viện trợ. Trong tháng 
7/73, chúng ta đã ngưng yểm trợ, và chúng ta cũng cắt 
giảm viện trợ dưới mức tối thiểu của yêu cầu. Bây giờ chúng 
ta đang đứng trước một tình trạng tuyệt vọng.” 

Ford không nghe thấy bởi vì, ông ta nói, nó sẽ đi “ngược lại 
với ý tôi”. Câu trả lời của ông ta cũng như thế trong ngày 
3/4 khi tôi nhắc ông là ông không còn cơ hội để làm một cái 
gì nữa. Ngày 9/4, ngay trước khi Ford yêu cầu được tăng 
viện cho Việt Nam, tôi lưu ý ông ta về quan điểm của Ron 
Nessen là Tổng Thống sẽ đưa nước Mỹ ra khỏi Việt Nam chứ 
không phải can thiệp vào. Ford trả lời: “Đó không phải là con 
đường tôi đi ... tôi không thể làm như vậy được.” 

Trong buổi họp báo ngày 3/4 , Ford vẫn giữ lập trường yêu 
cầu viện trợ cả về kinh tế lẫn quân sự cho Nam Việt. Ông ta 
lên án CSBV vi phạm thỏa uớc Ba lê, phê bình Quốc Hội đã 


cắt giảm yêu cầu của chúng tôi vé viện trợ cho Nam Việt , 
và ra lệnh một cuộc không vận khẩn cấp 2000 trẻ em mồ 
côi. Ford tránh né mũi dùi của các phóng viên đòi làm áp lực 
Thiệu vì “Tôi không tin rằng đó là yêu sách của tôi buộc tội 
một vị nguyên thủ quốc gia được dân bầu phải rời khỏi chức 
vụ ra đi.” 

“Chúng ta sẽ sát cánh với bạn đồng minh của chúng ta, và 
tôi đặc biệt cảnh cáo mọi kẻ thù, chúng sẽ không thể, dưới 
bất cứ một trường hợp nào nghĩ rằng thảm kịch Việt Nam là 
một bằng cớ nhân dân Mỹ đã mất truyền thống hay tham 
vọng của họ để đứng vững bảo vệ tự do ở bất cứ một nơi 
nào trên thế giới.” 

Đó là những sự kiện rất bất thường và Ford đã tiến hành một 
cách thầm lặng, hầu như tế nhị, như không có gì dính líu tới 
quyền lợi của quốc gia nữa. 

Phản ứng của dư luận đã được tiên đoán. Ford bị tờ Nữu Ước 
Thời Báo chỉ trích là lâm lẫn, và tờ Washington Post thì cáo 
buộc là chơi trò gian lận. Nhân đạo hơn một chút, tờ Los 
Angeles Times thì đòi hỏi một “chiều hướng mới”, được định 
nghĩa là chấm dứt viện trợ quân sự cho Đông Dương. Khi tôi 
lập lại những lời tranh luận của Ford ở cuộc họp báo ngày 
5/4, tôi đã lĩnh hội cùng một đối xử và câu hỏi như: Làm sao 
chúng ta có thể trông đợi sự hợp tác của Quốc Hội trong khi 
chúng ta vẫn công kích Quốc Hội những gì đã xảy ra? Cái gì 
làm cho chúng ta nghĩ rằng nếu có nhiều tiền hơn thì sẽ làm 
được nhiều điều tốt hơn chăng? Có phải tất cả không phải là 
lỗi tại ông Thiệu chăng? Làm sao chúng ta đã ký thỏa ước 
Ba Lê rồi bây giờ mong đợi một lối thoát khác? Và thực tiễn 


hơn hết là tính chất của hành động chúng ta tai Nam Việt là 
gì? 

Tôi trình bày lại những gì tôi đã nói những tháng trước. Yêu 
sách của chúng tôi dựa trên căn bản của một sự ràng buộc 
về tinh thần, chứ không phải pháp lý: 

“ Đó là một vấn đề trách nhiệm tinh thần rất quan trọng của 
Hoa Kỳ đối với những người với những sự khuyến khích của 
Mỹ, đã tranh đấu sau bao nhiêu năm sẽ được Hoa Kỳ xác 
nhận vào thời khắc cuối đời rằng trong lúc họ muốn tiếp tục 
tranh đấu thì Hoa Kỳ không muốn giúp đỡ họ nữa.” 

Tôi kết luận với lời kêu gọi này: 

“ Nhiều người trong các anh đã nghe tôi trình bày về vấn đề 
này bây giờ từ 6 năm qua, và không ai trong các anh, tôi 
nghĩ vậy, đã nghe tôi thắc mắc về sự làm việc và quan tâm 
của những người chống đối lại chiến tranh. Điều chúng ta có 
thể hỏi là những người trong các bạn đã từng đau khổ vẫn 
nhớ trong trí rằng đã có một tấn thảm kịch lớn của nhân loại 
mà những người trong chính quyền đã duyệg xét và họ đã 
cố gắng giải quyết vấn đề trong chiều hướng thuận lợi nhất 
cho Hoa Kỳ và trong quyền lợi tối đa của nền hòa bình thế 
giới.” 

Hết đường trông cậy giúp đỡ được nữa rồi. Thật là quá tiếc 
khi TNS Henry Jackson một lần nữa lại liên kết với phe chống 
đối. Mặc dù chúng tôi bất đồng ý kiến về đường lối Đông Tây 
nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục xem ông ta như là một 
bạn đồng minh trong cục diện đối đầu với cộng sản. Nhưng 
đến ngày 8/4 ông ta lặp lại sự phản đối trước đó về viện trợ 
thêm cho Việt Nam trên cơ sở yêu cầu thỏa hiệp ngầm, 


đồng ý, hiểu biết trên giấy trắng mực den mà ông ta nhấn 
mạnh Ford đã hứa hẹn với ông vài điều. Điều cáo buộc này 
thật sự sai lầm. Đằng sau vấn đề nông nỗi này đã thấy xuất 
hiện những xáo trộn của sự chống đối trong toàn quốc bắt 
đầu lan rộng. Đề nghị một ông Ngoại trưởng nên dấu thỏa 
hiệp ngầm không cho Tổng thống biết là một điều bất ổn 
như ngu xuẩn và đánh dấu một mức thấp kém trong sự mẫu 
thuẫn nội bộ. 

Sự kêu gọi của Ford và tôi không bao giờ căn cứ trên những 
hành động trình diễn hình thức. Tất cả những gì chúng tôi 
phàn nàn, yêu cầu để giúp Việt Nam khi bị tấn công là vì 
trách nhiệm tinh thần mà thôi. Cái chết khắc khoải của Việt 
Nam cũng ít ra khôi hài như những kẻ từng bị đả kích trên 
chính trường lại đòi danh dự và trách nhiệm tinh thần trong 
lúc những điều chỉ trích của họ vô trách nhiệm và họ hành 
động như những luật sư tìm những sơ hở trong một khế ước. 
Tướng Weyand đã báo cáo với tổng thống Ford ở Palm 
Springs ngày 5/4. Ông nói tình trạng quân sự đã kiệt quệ và 
ông mô tả những lựa chọn trước chúng tôi như sau: 300 
triệu mỹ kim phụ trội chỉ để thay thế một phần những vật 
dụng tiêu thụ mà tôi. Nó không thể tài trợ cho sự hao hụt to 
lớn về chiến cụ đã thiệt hại trong vài tuần qua. Đã thế, 
QLVNCH lại không được nhận trang bị thay thế trong vòng 2 
năm tới. Do đó, Weyand tranh luận sự trợ giúp lúc đầu đã 
không được đầy đủ. Thêm vào đó, ông ta đệ trình một danh 
sách liệt kê những nhu cầu cần thiết để tái lập những đơn vị 
đã bị tiêu diệt mới đây ở chiến trường. Tổng số tối thiểu có 
thể chấp thuận là 722 triệu đồng. 


Nhìn trên một khía cạnh khác, điều này thật là nghịch lý. 
Việt Nam sẽ bị sụp đổ trước khi mọi chiến cụ sẽ được chở 
đến. Cùng lúc đó, nếu chúng tôi có đưa ra một đề nghị nào, 
chúng tôi sẽ có một chương trình chấp thuận với một căn 
bản hiểu biết nào đó. Đó là một ngân khoản tối thiểu được 
dành dụm để giúp thêm Nam Việt một cánh tay tranh thủ 
thời gian để di tản. Và nếu Việt Nam sụp đổ trước khi mọi 
viện trợ đổ vào, thì ít ra chúng ta đã trút được một trách 
nhiệm tinh thần. Ford đã chấp thuận đề nghị ngân khoản 
của Weyand. 

Diễn biến buổi họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia ngày 9/4 
cũng cùng trong tinh thần hiểu biết đó. Ford được đệ trình 3 
dự thảo: không xin một ngân khoản nào nữa, chấp thuận 
300 triệu cho 3 tháng như đã dự trù, ủng hộ lời khuyến cáo 
của Weyand 722 triệu. Sự bàn cải theo chiều hướng đã vạch 
sẵn. Mọi người đều đồng ý cúp viện trợ toàn bộ, sẽ chấm dứt 
mọi ảnh hưởng về chiến cuộc. Schlesinger khuyên nên sử 
dụng 300 triệu để nếu chẳng may QLVNCH tan rã, thì sẽ 
khỏi phải bàn cãi với quốc hội về sự khác biệt. Tôi thuận 
theo đề nghị của Weyand vì vơi 300 triệu so với tình hình 
trầm trọng trong những tháng dân đây sẽ không đủ gì cả 
như ném vài cọng rác vào một giẻ lau. Giúp cho Nam Việt 
một sự sụp đổ từ từ sẽ không có một sự khác biệt nào như 
đề nghị đã chọn. Bất luận từ ý chúng tôi sẽ suy tư như thế 
nào về thái độ của chúng tôi sau đó. 

Ford công bố quyết định trước HDANQG sau buổi họp với 
những lời giải thích thật dài và rất hùng hồn hơn thường lệ: 
“Tôi sẽ xin ngân khoản 722 triệu, vì chúng ta sẽ có lý do 


chính đáng. Ít ra vấn dé sẽ rõ ràng trắng đen. Tôi sẽ yêu cầu 
được thi hành trong một ngày chắc chắn, có lẽ là 1/5 mặc 
dầu chúng tôi vẫn còn chưa quyết định rõ.” 

“Tôi sẽ xin viện trợ nhân đạo nhưng không qua LHQ. Lý do 
thứ 3 là tôi sẽ xin được toàn quyền mà tôi nghĩ là cân thiết, 
để di tản Mỹ Kiều và những người khác mà chúng ta có 
trách nhiệm bảo vệ.” 

“Tôi không loại trừ quan điểm để cho Bắc Việt biết rằng mọi 
sự can thiệp do cố gắng nhân đạo của chúng ta sẽ gặp 
nhiều biện pháp mạnh. Đó là lý do tại sao tôi uyển chuyển 
VU VI.” 

“Đây là những lời lẽ cứng rắn của riêng tôi, có lẽ không phải 
là của Church III. Đây không phải là lời kêu gào.” 

“Tôi yêu cầu Jim Schlesinger nên dè dặt. Nhưng đây là một 
chỉ thị. Đó là một nhóm người độc nhất phải biết. Tôi đã bỏ 
ra nhiều thì giờ để nghiên cứu nó, bây giờ và về trước phải 
lùi lại đến 1952. Tôi nghĩ rằng đường lối của chúng ta đi 
ngược lại thời điểm tổng thống Truman và Eisenhower là 
một đường lối chính xác. Chúng ta đã không luôn luôn thực 
thi đúng và chúng ta đã vi phạm lỗi lầm. Nhưng đó là một 
đường lối đúng đắn...” 

Qua ngày 10/4 tổng thống đọc diễn văn trước lưỡng viện với 
một bài diễn văn cứng rắn và không nhượng bộ, ông đã ủng 
hộ chủ đích đã làm cho các vị tiền nhiệm đưa Hoa Kỳ can 
thiệp vào Đông Dương, hướng dẫn diễn tiến hòa đàm Ba lê 
và chỉ trích Hoa Kỳ đã không tiếp vận đầy đủ cho bạn đồng 
minh và bắt buộc thi hành đúng hiệp định Ba lê. Ford kết 
luận bằng cảnh cáo QH về vài điều khoản dụng chạm đến 


chính sách đối ngoại của chúng ta: 

“Rằng quyền lợi qg của Hoa Kỳ và lý do của nền anh ninh 
thế giới buộc chúng ta tiếp tục viện trợ cả hai mặt quân sự 
và nhân đạo cho Nam Việt... Chúng ta trong lúc này không 
thể bỏ rơi những người bạn của chúng ta trong lúc kẻ thù 
chúng ta yểm trợ và khuyến khích bạn đồng minh của 
chúng. Chúng ta không thể giải giới sự tự về, đường lối 
ngoại giao hoặc khả năng tình báo của chúng ta trong lúc 
những kẻ khác gia tăng và cũng cố lực lượng chúng ta.” 
Ngày hôm sau, tôi tổng kết lại quan điểm của tôi về những 
yếu điểm trong một buổi thảo luận với ban tham mưu chính 
ở Bộ Ngoại Giao: 

“Đêm qua nếu tổng thống đã nói những gì mà các dân biểu 
cho là ông phải nói - như là “Chúng ta đã làm đầy đủ, chúng 
ta không thể viện trợ quân sự thêm” - tôi nghĩ Phil Habid 
(phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á sẽ đồng ý có sự 
không kiểm soát toàn diện, sụp đổ kinh hoàng ở Sài Gòn bắt 
đầu từ sáng hôm nay. Một khi mà tổng thống đã quyết định 
ông sẽ không làm gì nữa, ông cũng có thể hỏi có những cái 
gì đúng trong vấn đề này bởi vì sự chống đối của QH không 
liên quan đến hình thức mà là nguyên tắc... 

“Sự kiện này bây giờ đang diễn tiến hợp lý như đã tiên đoán. 
Và những gì chúng ta đang cố gắng lalm là thực thi nó trong 
danh dự và dự trù một cản bản theo đó chúng ta có thể áp 
dụng đường lối đối ngoại mà toàn dân có thể tin tưởng nơi 
chúng ta... 

“Chúng ta sẽ không buộc tội bất kỳ ai đã sai lầm. Tôi không 
có dự tính khi biến chuyển này chấm dứt sẽ rắp tâm trả thù 


và đi chu du khắp nước. Tôi nghĩ rằng toàn dân sẽ thất vọng 
khi mọi việc chấm dứt. Tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều anh 
hùng trong cuộc. Nhưng Bộ này sẽ giữ vững lập trường về 
những điều phải. Chúng ta không còn chọn lựa nào khác 
trên thế giới.” 

I. TRANH LUẬN VỀ KẾ HOẠCH DI TÁN 

Đây là những điều rất xa sự khôn ngoan hiểu biết thường lệ 
ở cả Quốc Hội lẫn quần chúng. Phần đông đểu đỏi hỏi chúng 
tôi nên thi ân đối với một qg mà chúng ta đã gắn bó trên 2 
thập niên. 

Đối với chính quyền, bài diễn văn của tổng thống đã chuyển 
những sự mâu thuẫn từ yêu cầu tăng viện đến làm sao để 
đối đầu với sự gia tăng sụp đổ của Nam Việt. trên thực tế, nó 
rút gọn lại còn vấn đề là làm sao di tản nhanh chóng và với 
sự quan tâm mức độ nào về số phận những người Việt đã 
từng làm việc với chúng ta. 

Ngũ giác đài muốn di tản nhanh chừng nào hay chừng nấy. 
Như ở Cambốt, vận sự diễn tiến với vận tốc điển hình, cũng 
vừa đủa thì giờ để di tản một số người Việt lâu dài hơn mà 
không làm chậm trễ việc di tản Mỹ kiều ở một mức độ càng 
nhanh càng tốt. Ngũ giác đài thấy không có tổn thương 
nhân mạng, những yêu sách của Quốc Hội, hay những tai 
sảnh do sự di tản kéo dài. Có kinhh nghiệm về giấy tờ trên 
chiến trường, ngũ giác đài đã thiết lập một hồ sơ để chứng 
minh rằng với lý do hoàn toàn chính trị, những Mỹ kiều 
không được di tản với nhịp độ mà khả năng không vận đã 
được chấp thuận. Không vận bằng Các 141 rời khỏi Sài Gòn 
hàng ngày với nhiều ghế trống để chứng minh rằng, nếu có 


bất kỳ một thương vong nào, thì đó là lỗi ở một người khác - 
ông đại sứ Martin hay là tôi. 

Graham martin đứng ở đầu mút kia. Điều hành cuộc di tản 
thường là truyền thống trách nhiệm của Bộ Ngoại Giao, với 
sự điều động của vị Đại sứ như là một viên tư lệnh. Martin 
được sinh ra để làm tướng - hoạt động ở nước ngoài tương 
dương với Douglas MacArthur. Ông ta có quan điểm dứt 
khoát riêng về tốc độ di tản rất lạc quan mà không đi xa 
đường hướng của Hoa Thịnh Đốn. Rất quan tâm đến những 
người sớm bị bỏ rơi, Martin thấy có bổn phận kéo dài sự di 
tản Mỹ kiều trong một thời gian dài nhất ngõ hầu duy trì vừa 
đủ sự hiện diện của Mỹ kiều để có lý do chính đáng mà cứu 
vớt người Việt. Tin tưởng như thế, trong một thời gian ngắn, 
sự kinh hoàng ở ssg là một mối lo âu lớn hơn cả khả năng 
của Hà Nội, Martin làm trì trệ các di tản thật chậm hơn cả 
Ford, Scowcroft hay tôi - những con “diều hâu” của chính 
quyền - đã tiên liệu hợp lý. Ông ta đánh điện tới tấp kể báo 
cáo về chúng tôi mà nội dung chính là để dọa tôi sẽ là người 
chịu trách nhiệm nếu có nhiều người tị nạn bị bỏ lại một 
cách oan uổng. Bộ Ngoại giao đã bị tấn công hai mặt: một 
bên là Ngũ giác đài chỉ trích là di tản chậm, còn một bên là 
Martin đã đổ lỗi cho chúng tôi là đã bỏ đi quá mau, nên 
chúng tôi đã bị tai tiếng hơn là phần thưởng sáng giá. 

Tuy vậy, quan niệm của tôi thiên về Martin nhiều hơn là ngũ 
giác đài. Tôi đứng về phe Martin là cốt giữ lời hứa giúp tương 
lai Nam Việt được sống sót - kể từ khi thời gian di tản được 
ban hành. Ngay cả sau khi triệt thoái Cao nguyên, Martin đã 
biến cải một sinh lộ có thể được thiết lập chung quanh Nha 


Trang, Sài Gòn hoặc vùng Châu Thổ Tam giác - một dé nghị 
được bàn cãi bởi Phil Habib, một người không đủ sức quán 
xuyén mọi vấn đề. Khi sự sụp đổ của Sài Gòn đã trở nên quá 
rõ ràng, Martin cãi lại rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề 
bàn giao chính quyền ở Sài Gòn bởi một chính phủ hòa hợp 
vừa đủ để duy trì cuộc không vận dân tị nạn trong nhiều 
tuần nữa hơn là tối đa dự trữ. Đã từng ngồi đối diện với Lê 
Đức Thọ torng nhiều năm, tôi đoan chắc rằng ông ta không 
bao giờ chấp thuận sự chuyển tiếp ôn hòa chính quyền hoặc 
bất cứ một hình thức chính trị tự trị nào khác ở Sài Gòn, tuy 
nhiên tạm thời - chứ không phải tự trị, dù ngay cả chỉ có 
cộng sản một mình. Hà Nội sẽ không để cho chủ nghĩa Tito 
xuất hiện ở Nam Việt. 

Tôi đồng ý với đối tượng của Martin, chính sách của chúng ta 
phải căn cứ trên sự gia tăng diễn tiến của tình báo để Nam 
Việt có thể chỉ tồn tại trong vài tuần. 

Với sự chấp thuận của tổng thống vì thế cho nên tôi đã chấp 
thuận kế hoạch sau đây: Thứ nhất, chúng tôi quyết định trực 
thăng vận trong một ngày phải có khả năng bốc đi khoảng 
1250 người. Trên căn bản đó, trong ngày 18 (tuần sau bài 
diễn văn của tổng thống) tôi ra lệnh cho martin giảm bớt 
nhân viên Mỹ đến mức độ đó đến ngày 22/4. Nhóm mỹ kiều 
cuối cùng này, với những nhân viên người Việt còn lại nhiều 
chừng nào tốt chừng đó, sẽ được di tản từ sân tòa Đại sứ 
trong trường hợp phi trường Sài Gòn bị đe dọa. Trong thời 
gian can thiệp này, một cố gắng tối đa sẽ được thực hiện để 
di tản người Việt, dành ưu tiên cho những ai tự trình diện 
thẳng với người đại diện của chúng ta. 


Áp lực từ phía Thượng Viện phải rút quân khỏi Việt Nam đã 
tăng hàng ngày. Ngày 14/4 toàn thể Ủy ban giao tế hải 
ngoại kêu gọi tổng thống tại văn phòng của ông, đây là lần 
đầu tiên xảy ra kể từ đời tổng thống Woodrow Wilson. 
Schlesinger và tôi đã trình bày gần giống nhau về tình hình 
quân sự và viễn tượng của Sài Gòn. Mấy thượng nghị sĩ danh 
tiếng trả lời rằng họ không phải đến đẻ bàn cãi về chiến lược 
của Việt Nam mà là để gia tăng tốc độ di tản Mỹ kiều và để 
bảo đảm chúng ta không trì hoãn nó để cứu người Việt Nam. 
Họ cho rằng ưu tiên cứu người Việt sẽ làm cho chúng ta phải 
trở lại dùng biện pháp quân sự để can thiệp. Ford kể lại sự 
việc này trong hồi ký của ông ta: 

“Thông điệp đã rõ ràng: rút khỏi nhanh chóng. Tôi sẽ cho 
anh một ngân khoản lớn để di tản”, Jacob Javits thuộc đơn vị 
New York nói, “nhưng sẽ không có một đồng xu nào cho viện 
trợ quân sự cả.” “Frank Church thuộc Idaho thấy vấn dé 
trầm trọng hơn, có thể lôi kéo chúng ta vào một cuộc chiến 
lan rộng, nếu chúng ta toan tính di tản hết những người Việt 
trung thành với chúng ta. Joseph Biden thuộc Delaware cũng 
nói với một luận điệu như thế, “Tôi sẽ bỏ phiếu thuận bất cứ 
một ngân khoản nào để bốc người My di, ông nói, tôi không 
muốn lẫn lộn với việc bốc người Việt đi.” 

Tổng thống đã trả lời lễ phép nhưng cứng rắn không nhượng 
bộ: “Hãy tin tôi đi, chúng ta muốn câu giờ, dù chỉ vài ngày. 
Cám ơn quý vị đã đến đây. Chúng ta đã có một cuộc tranh 
luận hữu íhc nhưng QUYẾT ĐỊNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI 
VÀ TÔI SẼ SAN SÀNG NHẬN LẤY MỌI HẬU QUẢ. 

II. DI TÌM MỘT GIẢI PHÁP CHÍNH TRI 


Những nhà phê bình và Quốc Hội lẽ dĩ nhiên đã có những 
tương giao khác: “giải pháp chính trị lạc quan của họ”. 
Những khía cạnh đối đầu hoàn toàn với sự thất bại không có 
gì để đề nghị với phe địch và sự liều lĩnh nguy hiểm hơn có 
thể xảy ra đối với những người trung gian. Pháp đã tỏ ra 
muốn trục lợi nên có vẻ hăng hái. Nhưng ngay cả trong khi 
chúng tôi đã suy luận ôn hòa về những biện pháp khác nhau 
của Pháp đưa ra hầu chi đôi Nam Việt, chúng tôi đã suy luận 
chủ mưu của Pháp - như ở Cam Bốt - là có vẻ còn cay cú đã 
mất ảnh hưởng thuộc địa từ lâu hơn là có thiện chí hành 
động cụ thể để giải quyết chung cuộc thảm trạng Việt Nam. 
Còn lại một giải pháp “chính trị” độc nhất mà chúng tôi nghĩ 
đến là sát cánh với Mạc Tư Khoa, mà mặc dù có sự rạn nứt 
về hiệp ước thương mãi, vẫn tiếp tục còn mối liên lạc thân 
hữu với Mỹ. Breznhev vẫn còn vững tin sau buổi hội thượng 
đỉnh về vấn đề an ninh châu Âu mà ông ta đã đeo đuổi trong 
ba năm nay và bây giờ muốn sắp xếp được tái họp trong 
cuối tháng 7 này. Tôi nói trong buổi họp hàng ngày với các 
giới chức cao cấp Bộ ngoại giao ngày 18/4 rằng chúng ta 
phải kết chặt với Nga sô mặc dầu tôi đã lượng định cái may 
mắn họ có thể làm một nguy ngốn bấp bênh mà sử gia Anh 
Edward Gibbon đã nhận định: sự tin tưởng đó là nguồn gốc 
của sự yếu đuối thất bại và sự yếu đuối ít khi được tin cẩn. 
Chính những điều làm cho chúng tôi yếu vì lựa chọn chứ 
không phải bởi sự cần thiết đã làm cho tình trạng của chúng 
tôi đặc biệt rối ren, phức tạp. 

Qua ngày 19/4, tôi đã gửi một lời nhắn của Ford đến 
Brazhnev qua Dobrynin (Một lời nhắn là một tài liệu viêt tay 


có cùng nghĩa như một cuộc đàm thoại nhưng được viết lại 
chính xác và rõ ràng hơn) thông điệp đó nói rằng “một cuộc 
ngưng bắn ở Việt Nam rất cần thiết cho sự di tản Mỹ kiều và 
những người Việt ở miền Nam mà chúng tôi có sự ràng buộc 
trực tiếp và đặc biệt”. Chúng tôi đã liên kết chặt chẽ với 
mạc Tư Khoa, chúng tôi nói với những lời rắn rỏi đe dọa, bởi 
vì đó là những quyền lợi chung lâu dài mà tình hình được 
đem lại cho sự kết thúc trong chiều hướng không làm thiệt 
hại mối bang giao Nga Mỹ hay làm tổn thương thái độ của 
nhân dân Hoa Kỳ đến những vấn đề quốc tế khác.” 

Để cho vấn đề trở nên thực tế hơn về lời kêu gọi thiết yếu 
này, chúng tôi đã tỏ thiện chí bàn luận đến những trường 
hợp chính trị đặc biệt có thể làm cho sự ngưng bắn hieu lực, 
nói khác đi, một sự thay đổi về thể chế ở Sài Gòn. Chúng tôi 
đã tiên liệu và lo lắng những hậu quả nguy hiểm của một 
cuộc tấn công vào phi đạo và phi cơ dân sự - mặc dầu một 
quan sát viên chuyên môn của Quốc Hội Mỹ khước từ cũng 
như Dobrynin không cho rằng sự đe dọa đó quá trầm trọng. 
Trong lúc chờ đợi Nga sô trả lời, ngày 20/4 Martin đề nghị 
tổng thống Thiệu nên từ chức. Martin nói trong khả năng cá 
nhân của ông ta, mặc dầu diễn tiến sự việc đã được Ford 
chấp thuận và điều hợp với văn phòng của tôi tại tòa Bạch 
Ốc. Tôi không có một ảo tưởng nào về sự đáp ứng của bắc 
Việt đối với bước đầu này, nhưng tôi nuôi niềm hy vọng 
thiện chí chúng tôi có thể đưa đến một cuộc thương thuyết, 
cho chúng tôi thêm vài ngày nữa để di tản những người bạn 
của chúng tôi. Với một sự lạnh nhạt hơn bao giờ hết, Thiệu 
đã trả lời Martin rằng ông ra sẽ làm điều tốt nhất cho xứ sở 


ông. Martin kết thúc bản báo cáo vé Hoa Thịnh Dón với lời 
ghi đanh đá: “Tôi trở về nhà, đọc bản tin hàng ngày từ Hoa 
Thịnh Đốn, tắm rửa, chà cọ rất mạnh thân hình với xà phòng 
thơm nhất chưa từng thấy mà không hiệu nghiệm gì cả!” 
Ford, Scowcroft và tôi cũng cảm thấy như vậy. 

Sự nôn nóng di tản tối đa cấp tốc số người Việt không ràng 
buộc với bộ tư pháp là cơ quan đã từ chối miễn trừ cấp chiếu 
khán. Hình như đó là điều kỳ lạ đối với những ai chưa quen 
với Hoa Thịnh Đốn về việc một tổng thống có thể ở vào một 
vị thế buộc phải đấu tranh cam go với nhân viên văn phòng 
mình về ý muốn “gia hạn thường trú” - một danh từ chuyên 
môn ám chỉ việc miễn trừ chiếu khán - vì đó là quyền của 
hành pháp. Sau cùng, ngày 22/4, Bộ Tư pháp - với sự chấp 
thuận của Ủy ban Tư pháp Thượng Viện - đồng ý miễn trừ 
hạn chế cho 130 ngàn dân tị nạn từ Đông Dương đến, kể cả 
50 ngàn người thuộc diện tối nguy hiểm. Ngoại lệ cuối cùng 
giống như thế đã được thực thi năm 1960 đối với dân tị nạn 
CuBa. 

Trong lúc những giới chức cao cấp Hoa Thịnh Đốn đang có 
gắng dàn xếp những bất đồng hai Tham Vụ ngoại giao - 
Lionel Rosenblatt và Craig Johnstone - đã từng phục vụ ở 
Việt Nam từ trước đã làm một cái gì theo khả năng để giảm 
bớt không khí căng thẳng. Ngày 20/4, họ từ chức vụ ở Hoa 
Thịnh Đốn không có sự chấp thuận. Bay qua Sài Gòn bằng 
tiền túi và với thông hành dân sự (không phải ngoại giao), 
họ giúp vài người bạn Việt đã từng cộng tác với họ lo di tản. 
Đó là một hành động vi phạm và xé rào kỷ luật của Sở ngoại 
vụ và biết bao nhiêu lề lối khác của bộ ngoại giao. Văn 


phòng bộ ngoại giao rất bất mãn va được khuyến cáo trừng 
phát từ giải nhiệm đến khiển trách nặng nề, điều này có thể 
nguy hại lớn đến nghề nghiệp của Rosenblatt và Johnstone. 
Khi họ trở lại Hoa Thịnh Đốn hai tuần sau đó, tôi nói với 
Larry Eagleburger rồi sau đó với phụ tá ngoại trưởng đặc 
trách hành chánh đọc cho họ nghe các điều khoản trừng 
phạt và dẫn họ vào văn phòng tôi. Sau khi nói lớn tiếng 
khiển trách như thường lệ, tôi phán “có vài chuuyện nhỏ 
chúng ta có thể tự hào trong tầng cuối cùng này. Nhưng các 
anh đã đem lại điều tốt đẹp cho xứ sở và cho sở ngoại giao. 
Sẽ không có sự trừng phạt nào cũng như không có biện 
pháp kỷ luật. Một năm sau, tôi chứng kiến một người được 
lãnh giải thưởng tối danh dự của Bộ ngoại giao. Johnstone 
được giữ lại ở sở Ngoại giao về sau trở thành Đại sứ ở 
Algieria còn Rosenblatt đã dành đời mình và tay nghề để 
phục vụ trong một hội tư để giúp dân tị nạn. 

Đến đêm 21/4, Nguyễn Văn Thiệu từ chức với một bài diễn 
văn chua chát tố cáo Hoa Kỳ thất bại trong việc ép buộc 
thực thi hòa đàm Balê và nuốt lời hứa giúp đỡ vật chất cho 
Nam Việt. Quân chúng lạnh nhạt thờ ơ trước sự ra đi của 
ông. Hai tờ Washington Post và New York Times đã cho rằng 
một “thỏa thuận thương lượng” về hòa đàm Ba lê cuối cùng, 
bây giờ có thể có được, vì Thiệu là một chướng ngại vật cho 
việc thương thuyết. Những điều than phiền của Thiệu đã bị 
bỏ qua như là “điều dá làm chính giới Việt Nam bất lợi và 
điên đầu”, mặt khác người dân phe cấp tiến rất vui mừng 
bênh vực chính quyền. 

Thiệu có đủ mọi lý do để bực mình với thái độ của Hoa Kỳ. 


Mặc dầu ông ta ghét tôi như một số người khác vì tôi giữ 
trách nhiệm torng việc thương thuyết để chấm dứt vai trò 
quân sự của Mỹ, tôi vẫn giữ trách nhiệm trong việc thương 
thuyết để chấm dứt vai trò quân sự của Mỹ, tôi vẫn kính 
trọng ông ta như là một người yêu nước, một nhà ái quốc đã 
phục vụ đất nước ông với can đảm và danh dự. Thiệu không 
bao giờ là chướng ngại vật của hòa bình như một số phản 
chiến phê bình buộc tội. Cả hai ông ta và đất nước ông xứng 
đáng có một số phận tốt hơn. Nếu tôi nghĩ rằng sau cùng 
Quốc Hội có thể cúp viện trợ cho một người bạn đồng minh 
khốn khổ, tôi sẽ không làm áp lực như tôi đã làm trong lần 
thương thuyết cuối cùng vào năm 1972. 

Những hy vọng về một giải pháp chính trị cho thấy rất là 
mong manh như kinh nghiệm chúng tôi từng chứng minh. 
Đài Hà Nội tấn công nhân vật kế vị Thiệu, Trần Văn Hương, 
rất thậm tệ như đã chửi sự ra đi của Thiệu. Chẳng bao lâu 
sau khi Thiệu rời khỏi nước, Hà Nội đã leo thang mọi đòi hỏi 
của chúng, nhấn mạnh đến mọi Mỹ kiều dân sự và quân sự 
phải rời khỏi nước ngay tức khắc. 

Hai mươi năm hy vọng, giận hờn, bất đồng về Việt Nam bây 
giờ rút gọn lại vào một mục tiêu đơn thuần: cứu vớt tối đa 
người Việt Nam nạn nhân của hậu quả Mỹ bỏ rơi. Chúng tôi 
ở tại tòa Bạch Ốc theo dõi mỗi chuyến bay của dân tị nạn 
như là có một cái gì đền đáp lại những nỗi khổ của cuộc 
chiến với Hoa Kỳ. Bắt đầu ngày 21/4 cuộc không tản 24 giờ 
từ Sài Gòn được bắt đầu với Các 141 bay ban ngày và Các 
130 ban đêm. 10 ngày sau, công việc này đã di tản được 50 
ngàn người Việt (80 ngàn người khác trốn thoát bằng 


phương tiện khác). Chỉ còn một cuộc tranh luận nữa với 
chính phủ chúng tôi là trong bao lâu nữa cầu không vận mới 
chấm dứt? 

Thiện chí của cộng sản cho chúng tôi thời gian giảm bớt khi 
bộ tham mưu tòa Bạch Ốc công bố một sự thắng lợi điển 
hình: họ lồng vào bài diễn văn của tổng thống đọc tại đại 
học Tulane tại New Orleans một câu liên quan đến ảnh 
hưởng cho rằng cuộc chiến đã thực sự chấm dứt như Ford đã 
từng quan tâm. Đoạn văn đó như sau: 

“Ngày hôm nay, Mỹ quốc có thể lấy lại niềm tự hào đã có 
trước Việt Nam. Nhưng nó không thể được hoàn tất bằng 
cách tái đấu một cuộc chiến đã kết thúc theo như Hoa Kỳ 
từng quan tâm. Như tôi đã thấy rõ vấn đề thời gian đã đến 
để nhìn tới một chương trình cho tương lai để thống nhất, 
hàn gắn vết thương của quốc gia và phục hồi sức khỏe và 
niềm tin lạc quan.” 

Kiểm soát lại vấn đề, bộ tham mưu tòa Bạch Ốc xác quyết 
rằng không phải Scowcroft hay tôi đã được tham khảo về lời 
văn trên và mô tả bài diễn văn như là bản tuyên ngôn độc 
lập của tổng thống do ngoại trưởng soạn ra. 

Điều mà kẻ lạc quan nhìn vào đoạn chú ý trên không thể 
hiểu rõ là chiến tranhh đã chấm dứt, phần còn lại chỉ là có 
bao nhiêu người Việt chúng ta có thể cứu vớt và chuyện 
chúng ta được phép cưu mang hoạt động nhân đạo này sẽ 
được tồn tại đến bao lâu nữa? Có vài ngộ nhận mơ hồ về 
chuyện chúng tôi có thể tiến được bao xa để hoàn tất mục 
tiêu vạch sẵn. Tôi trình bày chiến lược này trước Ủy ban định 
chế hạ viện ngày 21/4. 


“Những khó khăn của chúng ta, vấn đề của chúng ta trong 
10 ngày qua đã dẫn chúng ta đến chiều hướng chúng ta có 
thể cứu vớt tối đa tổng số nhân mạng mà cùng lúc đã không 
gây ra kinh hoàng có thể ngăn ngừa sự độ sinh. Nếu quý vị 
thông cảm đây là nguyên tắc căn bản của đường lối chúng 
ta trong 10 ngày qua, thì nó là điểm then chốt chìa khóa để 
biết nhiều vấn đề đã được thi hành”. 

Trên thực tế, bài diễn văn ở Tulane không làm thiệt hai đến 
thái độ của Ford đối với vấn đề. Hết ngày đó, ông ta chỉ thị 
Ron Nessen thông báo cho toàn dân biết là ông vẫn giữ yêu 
cầu 722 triệu viện trợ cho Việt Nam. Giữa những xáo trộn 
tình cảm chung quanh chúng tôi, tôi thấy không có điểm 
nào cần tranh luận về bài diễn văn với tổng thống cả. Tôi 
không bao giờ nêu vấn đề và Ford cũng không bao giờ muốn 
giải thích. Bề ngoài hình như ông ta không xem bài diễn văn 
đọc tại Tulane có ý nghĩa như vài người thân cận nghĩ, vì ông 
ta không ghi lại trong hồi ký của ông. 

IIl - DI TÁN 

Vài ngày sau bài diễn văn ở Tulane, tình hình yên tĩnh, mặc 
dầu bọn cộng sản đã tiến quân với trọng pháo gần tới phi 
trường Tân Sơn Nhất. Có phải chúng tái phối trí để xung 
phong lần cuối cùng? Hoặc chúng mở một lối thoát cho cuộc 
di tản? 

Hiện tại chúng đang tiến hành cả hai. Ngày 24/4, Dobrynin 
gọi điện thoại lúc 4 giờ chiều và đọc cho tôi nghe thư trả lời 
của Nga Sô về ý kiến chúng tôi ngày 19/4. Nó có nghĩa như 
lời giải thích bật đèn xanh đê di tản Mỹ kiều và nó xác quyết 
Hà Nội sẽ tìm một giải pháp chính trị dựa theo Hòa đàm Ba 


Lê. Bắc Việt xác nhận với Mac Tư Khoa rằng chúng “không 
có ý định làm tổn thương đến danh dự của Hoa Kỳ”. Điều 
này làm cho Brezhnev không sợ khi cố gắng giới hạn sự 
phiêu lưu không có người Mỹ hiện diện bằng cách bày tỏ 
mối hy vọng rằng chúng tôi sẽ không hành động “với mối đe 
dọa làm trầm trọng thêm tình thế hiện tại của Đông Dương”. 
Nêu ý kiến Nga Sô có nghĩa là hình như xác nhận như thế, 
thì có nhiều điều dễ thở cho công cuộc di tản. Mặc dầu ý 
kiến đó chú trọng đến sự di tản Mỹ kiều, nhưng ảnh hưởng 
thực tế vẫn giúp di tản người Việt, kể từ khi chúng ta di tản 
cả hai nhóm cùng một lúc và cùng trên một chuyến bay. Và 
nếu Hà Nội thực sự có ý định đem lại thay đổi chính trị bằng 
những phương thức dự trù trong thỏa hiệp Ba Lê thì chúng 
ta sẽ có nhiều thì giờ hơn nữa. 

Dĩ nhiên, giải pháp vẫn giống nhau: cộng quân sẽ thôn tính 
toàn bộ, điều mà chúng ta đã kháng cự gian khổ suốt 2 thập 
niên. Vì vậy, với mục đích giải cứu nhiều nhân mạng người 
Việt chúng tôi đã sẵn sàng sửa soạn để ứng phó. Ý muốn 
của Brezhnev tôn trọng hội nghị về Anh Ninh Âu Châu đã 
cho chúng tôi một chút tin tưởng - mặc dầu mọi điều trần 
trước Quốc Hội đã phá tan mối đe dọa cuối cùng mà chúng 
tôi có thể bị lại trong phút chót. 

Buổi họp tham mưu ở bộ Ngoại giao để cứu xét thông điệp 
của Brezhnev đều đồng ý chúng tôi sẽ dùng nó để được 
thêm thì giờ mặc dầu Bill Hyland, giám dốc văn phòng tình 
báo và sưu tầm, đã ước lượng “chút xíu” chỉ còn gần một 
tuần nữa thôi. Bởi vậy nên tôi chỉ thị Martin giảm bớt số 
lượng Mỹ kiều xuống dưới 800 (con số có thể không vận 


trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ theo sự ước lượng của Tham Muu 
trưởng (Liên Quân), và sau đó “thi hành chính sách nhỏ 
giọt” số còn lại ngõ hầu sự không vận có thể tiến hành để 
bốc tối đa những người Việt. 

Chiều ngày 24/4, Ford triệu tập Hội Đồng An Ninh Quốc Gia 
để duyệt lại kế hoạch di tản. Schlesinger tiếp tục khuyến 
cáo di tản tức khắc số Mỹ kiều còn lại và lẽ dĩ nhiên sẽ chấm 
dứt luôn cả việc bốc người Việt. Ford đã kết luận buổi họp 
này như đã tuyên bố trong ngày 9/4: 

Ford: “Tôi hiểu sự nguy hiểm liều lĩnh. Đó là phần của tôi và 
tôi sẽ làm. Nhưng hãy cố tin chắc chúng ta thi hành lệnh.” 
Rockefeller: “Ông không thể bảo đảm quyền lợi của Mỹ quốc 
mà không liều lĩnh d.” 

Ford: “Với sự trợ giúp của Thượng Đế” 

Nắm vững mọi triển hạn có thể có trong giờ chót, chúng tôi 
trả lời Nga sô lúc 8giờ 25 tối ngày 24/4. Trong thông điệp 
của chúng tôi, chúng tôi đặt một số câu hỏi với hy vọng 
cuộc không vận dân tị nạn có thể tiếp tục trong lúc Nga sô 
sửa soạn câu trả lời. Trong thông điệp chúng tôi ghi rằng, 
xét về sự trả lời xây dựng (Nga sô)... phía Mỹ đang tiến hành 
cuộc di tản Mỹ kiều với điều kiện thuận tiện. Chúng ta yêu 
cầu Hà Nội cho ý kiến làm sao thực thi những điều cam kết 
ghi ở thỏa ước Ba Lê có liên quan đến giải pháp thi hành 
một sự thiết lập chính trị. Tổng thống lại trấn an brezhnev 
rằng chúng tôi ngưng thi hành những điều mà Quốc Hội 
trong mọi tình huống đã ngăn cấm. Từ lâu đã không có sự 
can thiệp nào trong việc di tản, chúng tôi ghi tiếp, Hoa Kỳ sẽ 
không có một bước tiến nào khả dĩ làm cho tình hình thêm 


căng thẳng. 

Đó chỉ là những hạt kê nhỏ trong chén súp, nhưng nhu tơi đã 
nói trong buổi họp tham mưu ở bộ Ngoại Giao, bây giờ vấn 
đề còn lại là sự căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, có một giới 
hạn có thể chu toan bằng phương tiện ngoại giao, đặc biệt 
là khi đối thoại với những cặp mắt cú vọ của những máy tinh 
từ phía Hà Nội. 

Trong đêm 28/4, giờ Hoa Thịnh Đốn (29/4 ở Việt Nam) sự sụp 
đổ cuối cùng của Sài Gòn bắt đầu với mưa pháo tấn công 
vào phi trường Tân Sơn Nhất. 8 ngàn người Việt có tính 
mạng bị đe dọa và 400 Mỹ kiều được tập trung ở đó để các 
chuyến bay di tản tuần tự bốc mà không bị đình trệ. 

Mặc dầu cuộc pháo kích sớm chấm dứt, đám dân tị nạn xấu 
bắt đầu nổi loạn. Kinh hoàng, hoảng hốt, họ ào ra giữa phi 
đạo và cản trở sự không vận. 10 giờ 45 tới (giờ Hoa Thịnh 
Đốn) ngày 28/4 Ford rất do dự khi ra lệnh cuộc di tản cuối 
cùng. Trước đó một lát, chúng tôi đã hội đàm không phải 
nghĩa của danh từ đao to búa lớn mà theo đó cơ hội có thể 
xuất hiện trong những sách lịch sử sau này. Mà với cảm nghĩ 
tưởng niệm những nạn nhân xấu số mà chúng tôi đã bỏ rơi 
lại đằng sau: 

Kissinger: “Họ có đủ thẩm quyền gởi yêu cầu không vận 
khẩn cấp bất cứ lúc nào trong đêm nay, đêm của chúng ta - 
và họ phải yêu cầu trước khi ngày chấm dứt ở bên đó.” 

Ford: “Cuối ngày ở bên đó hay sáng mai ở đây?” 

Kissinger: “Sáng ngày hôm sau ở đây nếu C -I 30 không cất 
cánh được thì trực thăng vận sẽ đảm trách.” 

Ford: “Đó là một điều nhục nhã thực sự, 24 giờ nữa hay 12 


giờ nữa?” 

Kissinger: “12 giờ nữa và chúng ta sẽ cứu vớt được 8000 
nhân mạng.” 

Ford: “Ông Henry ơi, chúng ta đã làm hết sức mình có thể.” 
Kissinger: “Thưa tổng thống, ngài một mình chủ động vấn 
đề chống lại mọi lời khuyến cáo và chúng ta đã đùa giỡn từ 
lâu như trò chơi.” 

Ford: “Ừ, tôi hy vọng tướng Smith và Graham Martin bây giờ 
sẽ hiểu chúng ta đang ở đâu và sẽ không do dự để hành 
động.” 

Kissinger: “Ờ, chúng ta cần hỏi lại Martin coi. Tôi đã nói 
chuyện với ông ta 15 phút trước đây. Tôi không thể nói rằng 
ông ta muốn làm vậy nhưng ông sẽ làm như vậy. Ông ta 
muốn ở lại với 2 người để lo cho những người Mỹ có thể xuất 
hiện vào giờ chót. Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta có thể 
thanh minh được.” 

Ford: “Tôi cũng không nghĩ vậy, Henry ạ.” 

Kissinger: “Chúng ta không thể cho chúng nó bất cứ con tin 
nào.” 

Để có một ý niệm rõ rệt hơn về sự ô hợp lạ lùng của tình 
trạng chán nản và buồn thảm của những giờ phút cuối cùng 
này tôi xin kèm theo đây những cuộc đối thoại nổi bật trong 
sổ nhật ký. 

11 giờ tối, tôi gọi điện cho Martin và nói với ông ta hãy xả 
láng: mọi Mỹ kiều phải cùng lượt ra đi với nhiều người Việt 
chừng nào tốt chừng đó được chở trên những trực thăng đầy 
ắp trong cái gọi là ngày cuối cùng của không vận. Martin 
đồng ý về di tản nhưng đề nghị ở lại với 2 người tình nguyện 


để giám sát sự chuyển tiếp trật tự đã xác nhận sự nghi ngờ 
của tôi rằng ông ta dự tính tự tử như tướng George 
“Chinese” Gordon - vị tư lệnh lừng danh của Anh đã bị quân 
Mahdi giết ở Khartoum năm 1885 sau khi ông ta từ chối ra 
đi. Chúng tôi cần ít sự kiện hơn là để cho ông Đại Sứ của 
chúng tôi ở Sài Gòn bị bắt làm con tin bởi Bắc Việt trong 
ngày mà mọi nổ lực của chúng tôi ở đó bị thất bại. Vì thế tôi 
ra lệnnh Martin phải ra đi: “chúng tôi muốn những người anh 
hùng của chúng tôi phải trở về Hoa Thịnh Đốn, họ không có 
nhiều ở đây.” 

Mọi ghi nhận không được rõ rệt về sự kiện Hà Nội gia tăng 
tấn công vào Sài Gòn ở lúc chót hoặc chúng đang theo một 
kế hoạch theo đó sự trả lời của chúng với Nga sô là điều thất 
vọng cuối cùng. Trong lúc này, tôi tin rằng bài diễn văn của 
Ford ở Tulane đã dục Hà Nội ởi tới thời điểm, bởi vì kết quả 
là nó đã xóa bỏ sự nguy hiểm cuối cùng của sự tái can thiệp 
của Mỹ - mặc dầu hiện tại thực sự cần phải có một mức độ 
phi thường về hoài nghi phi lý của bắc Việt để quan tâm kỹ 
đến sự đe dọa này. Hồi ký của tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh, 
không nhắc đến bài diễn văn của Ford, như người ta đã làm 
trong hầu hết những dẫn chứng khác trong các cuộc tranh 
luận ở quốc nội Hoa Kỳ. Theo Dũng, tuy nhiều, điều thúc dục 
Hà Nội có quyêt định nhanh là “Kế hoạch ngoại giao khôn 
khéo” của Mỹ và bù nhìn của họ. 

“Những kế hoạch ngoại giao khôn khéo của Mỹ-ngụy dồn 
dập tới, kèm theo những sự đe dọa nhắm vào chúng ta, có 
mục đích ngăn chận quan ta tổng tấn công Sài Gòn, và làm 
cho ta càng phải đánh gấp hơn, tấn công mau hơn, và tranh 


thủ từng giờ, từng phút dé dành thắng lợi hoàn toàn.” 

Ý kiến của Hà Nội về “những kế hoạch ngoại giao khôn 
khéo” là Sài Gòn có thực hiện tốt từng bước mà phong trào 
phản chiến Mỹ đã đòi hỏi từ thập niên qua: Thiệu pahi từ 
chức và nới rộng chính phủ. Thiệu đã ra đi và trong ngày 
24/4, người kế vị là tổng thống Trần Văn Hương, đã nới rộng 
chính phủ bằng cách mời tướng Dương Văn Minh giữ chức 
Thủ Tướng. “Minh có”, như tên hiệu của ông ta, là nguồn hy 
vọng lớn của những nhóm chống đối Việt Nam từ năm 1967 
khi ông thất bại trong cuộc tranh cử gay go với Thiệu. Làm 
người trung lập, Minh có có thể được Việt cộng chấp thuận, 
mặc dầu Lê Đức Thọ đã bày tó với tôi sự chống đối hoàn 
toàn. 

Trong sự đấu tranh cuối cùng để chọn ai là thuyền trưởng 
của con tàu sắp chìm, Minh từ chối chức Thủ tướng vì ông 
cho rằng sự đề nghị do chính quyền cũ mà nay đã bị lật đổ. 
Thay vào đó, ông ta dòi Quốc Hội chỉ định ông làm tổng 
thống với trách vụ chấm dứt chiến tranh và thành lập một 
chính quyền chuyển tiếp. Hai ngày qua để hoàn tất thủ tục 
đề nghị này, và “Minh có” các cuối cùng được phong tổng 
thống ngày 27/4. Ông chỉ được tại chức trong 72 giờ, chỉ vừa 
đủ để làm hai việc: ông ta yêu cầu Hà Nội ngưng bắn và mở 
cuộc thương thuyết chính trị và đã bị bác khước. Và ngày 
29/4 ông ra lệnh mọi Mỹ kiều phải rơì khỏi Việt Nam trong 
vòng 24 giờ. Vì điều này trùng hợp với kế hoạch rút lui của 
chúng tôi nên nó đã giúp chúng tôi ra đi mà tránh được lời 
cáo buộc chúng tôi đã bỏ rơi đồng minh, bạn hữu. Đồng thời, 
văn phòng ngoại giao Pháp dự tính thiết lập sự tiếp xúc 


ngoại giao giữa người đại diện Mặt trận giải phóng ở Ba Lê 
và những nhà ngoại giao Mỹ - mà phía mặt trận rất nôn 
nóng cần gặp. 

Nhưng những nhà lãnh đạo Hà Nội không phải đã chiến đấu 
trong 3 thập niên để rồi bây giờ chấp nhận một chính phủ 
chuyển tiếp tại Sài Gòn, không được độc lập ngay cả nếu là 
cộng sản chăng nữa. Ngược lại, sự tấn phong Minh có thể 
làm cho Hà Nội đánh mau hơn. Hình như đã chuẩn bị trước 
sẵn sàng cho Thiệu một thời gian sửa soạn hơn là đám người 
kế vị có nhiều thất vọng. 

Chế độ Thiệu đã sụp đổ và vài ngày nữa cũng không thể làm 
sống lại d. nhưng nếu một chính phủ được quốc tế thừa 
nhận xuất hiện tại Sài Gòn có thể phụ trách việc ngưng bắn 
và nói chuyện với Hoa Kỳ thì nó có thể đưa đến sự độc lập 
cho nam Việt - mặc dầu là một thể chế cộng sản. Hà Nội sẽ 
không chấp nhận điều này. Vậy trận chiến cuối cùng của Hà 
Nội tại Sài Gòn có thể xảy ra với người người cộng sản tại 
Việt Nam mà phong trào đấu tranh của nhóm phiến loạn đã 
khởi đầu tấn thảm kịch toàn diện từ nhiều năm trước đây. 
Cũng không ngạc nhiên gì, sự tiếp xúc với mặt trận ở Ba lê 
không bao giờ thực hiện được. 

IV. NGÀY CUỐI CÙNG 

Sau khi yêu sách tòa Bạch Ốc trong 3 tuần lễ để tiến hành 
nhanh chóng cuộc di tản, kế hoạch của Ngũ Giác Đài để 
hoàn tất đã xảy ra đúng kỳ hạn. Đã có vài sơ hở trong sự 
điều hợp giữa đoàn trực thăng trên các hàng không mẫu 
hạm và chiến thuật không vận để yểm trợ tại căn cứ Thái 
Lan, đưa đến sư bất đồng giữa các vị tư lệnh về vấn đề cuộc 


hành quân sẽ được khởi sự vào lúc náo, vào giờ quốc té 
Greenwich hay giờ địa phương. Một thời khóa biểu đã phải 
thiết lập và cuộc hành quân đã khởi diễn chậm vài giờ. 
Trong khi những Mỹ kiều được bốc đi từ mái nhà tòa Đại Sứ 
Mỹ trong sáng 29/4 (giờ Hoa Kỳ), Ford, Schlesinger cà tôi 
thuyết trình trước các nhà lãnh đạo Quốc Hội. Tiếp tục giữ 
lập trường như ngày hôm qua, các nhà lập pháp cố tìm một 
giải pháp chính trị cho thấy sự di tản mà chúng tôi đang 
thực hiện sẽ kết thúc khả năng của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến 
hậu quả chính trị. 

Sau đó, mọi người im lặng. Tôi ngồi cô đơn nơi góc phòng 
của cố vấn an ninh quốc gia ở cánh trái của tòa Bạch Ốc bao 
trùm bởi một sự hiu quạnh thỉnh thoảng đợi chờ những biến 
cố mới có thể xảy ra. Văn phòng Cố Vấn An Ninh Quốc Gia là 
trung tâm chỉ huy của Hoa Thịnh Dón để điều hành cuộc di 
tản tại Việt Nam mặc dầu hành quân không vận được điều 
động bời Ngũ Giác Đài. Kế hoạch được Ngũ Giác Đài soạn 
thảo kỹ càng dựa theo yêu cầu khẩn thiết phải gia tăng tốc 
độ di tản đã bảo đẫm cho Ford và tôi tin tưởng hoàn toàn sẽ 
có thể bị trục trặc vào giờ chót chăng? Nói một cách khác, 
Ford hay tôi cũng không thể còn ảnh hưởng đến thành quả 
được nữa, chúng tôi chỉ còn là khách bàng quan của hành 
động cuối cùng . Vì vậy chúng tôi ngồi trong văn phòng cảm 
thấy thảnh thơi, không còn trách nhiệm nữa đối với bi kịch 
đang xảy ra, với sự bình an hiếm có trong văn phòng thượng 
đỉnh này. 

Thực ra đó chỉ là một bộ chỉ huy mà không có chi để làm. 
Ford và tôi nhận những báo cáo đều dặn về tiến trình cuộc 


di tán. Phụ tá của tôi la Brent Scrowcroft theo dõi kỹ từng 
chỉ tiết ; mà không có ý kiến riêng hay đề nghị gì, chúng tôi 
không bao giờ có một cuộc rút lui danh dự, nếu cuộc rút lui 
trong những điều kiện này có thể được mô tả là danh dự 
Robert C. “Bud” Mcfarlane, người cố vấn An Ninh Quốc Gia 
cho tổng thống Reagan sau này, chịu trách nhiệm về quản 
trị hành chánh văn phòng tôi. Ông đã phục vụ ở Việt Nam và 
bây giờ với nước mắt đoanh tròng, đã phải chấp nhận mọi 
cơ chế của sự sụp đổ. Rất nhiều bạn TQLC của ông ta đã tử 
trận ở Việt Nam để làm cho thảm trạng này đừng xảy ra. 
Bud vô cùng xúc động, mặc dù ông ta đã là một cố gắng 
hào hùng và gần như thành công để tránh ràng buộc những 
người còn lại của chúng tôi vào nỗi đau đớn này. 

Trong nỗi trầm kha huyền bí này, hình ảnh Việt Nam đã diễn 
lại trong trí tôi một quá khứ trôi qua chậm chạp, tôi cảm 
thấy khó khăn để phân tích những quyết định khác nhau 
đưa đến niềm hy vọng lúc này. Nếu tôi nghĩ vậy, có thể tôi 
đã kết luận rằng như tôi vẫn tin tưởng rằng thực sự không 
có điều nào khác ngoài chuyện giấu hàng ngày chiến lược 
chúng tôi đang theo đuổi. Những điều làm tôi đau khổ trong 
những giờ phút này là vai trò của tôi trong hành động cuối 
cùng sắp tới: thương thuyết gấp với Lê Đức Thọ đã bị bỏ dỡ 
về đề nghị ngày 8/10/1972. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bắc 
Việt đã công bố cho toàn thế giới rõ sớm hơn chúng tôi làm. 
Thiệu cũng cố đào sâu vấn đề không kém; hậu quả ngoại 
giao nếu có) sẽ không được khả quan cho lắm. Quốc Hội sẽ 
bắt buộc kết thúc bằng một quyết định cúp viện trợ. Điều 
làm cho tôi đau khổ chưa bao giờ thấy là hoặc giả kết quả 


đó không được tốt dep hơn. Có phải là sự mất tinh thần của 
chế độ Sài Gòn đưa đến sự sụp đổ vào năm 1975 đã bắt đầu 
với những buổi hội đàm mà chúng tôi đặt ra từ 1972? Có 
phải là Nixon và tôi đã yêu sách quá nhiều khi chúng tôi cố 
tình bao quát vấn đề cân nhắc quan niệm về danh dự quốc 
gia? Có một căn bản tự hào lạc quan nào về cuộc thương 
thuyết của phái đoàn tôi và tôi ngày 8/10/1972, khi Lê Đức 
Thọ, thực ra muốn chấp nhận thời hạn của chúng tôi, và 
chúng tôi tự nghĩ về cả hai điều mong muốn cùng một lúc: 
chấm dứt chiến tranh trong danh dự và sự hòa hợp quốc 
gia? 

Các đồng nghiệp của tôi và tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng 
tôi là tranh đấu cho một giải pháp khác hơn là tái lập chủ 
quyền. Những người chống đối có thể tranh đấu cho Việt 
Nam có một xã hội phồn vinh, nhưng khi các đồng nghiệp 
của tôi và tôi nghĩ về Việt Nam thì vấn dé là tri ân hai giới 
nam nữ - những chiến sĩ và sĩ quan phục phụ hải ngoại - đã 
từng chiến đấu và đau khổ ở đây và những người bạn Việt 
của cta bây giờ phải đương đầu với một số phận bấp bênh 
và chắc chắn là khổ sở. Những người Mỹ này đã tin tưởng 
lương thiện rằng họ đã bảo vệ tự do chống lại kẻ thù bạo tàn 
trong rừng rậm và trên những cánh đồng lúa rộng lớn. Bị 
quần chúng khinh bỉ đánh giá thấp, Quốc Hội mạt sát, 
phong trào phản chiến mĩa mai, họ đã giữ vững truyền 
thống lý tưởng của Mỹ quốc, liều chết và dấn thân tuổi trẻ 
vào một cuộc chiến mà một nhóm nhà lãnh đạo Mỹ đã khởi 
xướng rồi vứt bỏ và cuối cùng khước từ. Chính họ chứ không 
phải một thiểu số xấu, mục đích của họ chứ không phải sự 


htát bại tối hậu, trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với nền an ninh 
thế giới tự do chứ không phải sự tức giận liên hệ đến những 
điều trên đã tạo nên tư tưởng của tôi khi tôi ngồi tại bàn 
giấy và Việt Nam đã bị sụp đổ. 

Giấc mơ của tôi đã bị cắt ngang bởi một cú điện thoại gọi 
cho biết ngày hôm đó một chuyện không dính líu gì đến vụ 
trực thăng vận. Mà là của Lew Wasserman, nguyên chủ tịch 
MCA, một công ty viễn thông Hồ-Ly-Vọng và là một bạn 
thân: “mục đích của cuộc điện đàm này là để báo cho ông 
rõ là mọi vấn đề ông đang giải quyết ở đó đã có một số bạn 
của ông ở đây lo cho ông.” Rồi ông ta gác máy trước khi tôi 
có dịp trả lời. Lew Wasserman là một đảng viên dân chủ, 
một người chuyên môn chỉ trích đường lối của chúng tôi về 
Việt Nam, và tôi không thể nhờ vậy gì được nơi các dịch vụ 
của ông ta. Đó là một cử chỉ ưu ái và tôi không bao giờ quên 
ơn ông ta. 

Rồi bên bờ vực thẩm của tử thần Việt Nam đã đưa tôi về với 
buồn giận và bi đát. Bây giờ là xế chiều ở Hoa Thịnh Đốn, và 
sau nửa đêm ở Sài Gòn, mặc dầu có sự chấp thuận từ đầu 
chấm dứt không vận lúc chạng vạng ở Việt Nam, Ford đã ra 
lệnh vẫn tiếp tục suốt đêm ngõ hầu một số lớn người Việt có 
thể được cứu vớt bốc đi - nhất là những người còn kẹt lại 
trong sân tòa đại sứ. Khoảng 2 giờ chiều tôi được báo cáo 
còn 760 người ở đó và với bất cứ lý do nào chỉ co 1 trực 
thăng đáp xuống 2 giờ trước đó. Tôi gọi Schlesinger để bàn 
tính làm sao chúng tôi có thể di tản nhóm người này và 
cùng một lúc thiết lập một kỳ hạn chót buộc cuộc di tản 
phải hoàn thất. Thật rõ ràng là Bắc Việt sẽ chắc chắn chiếm 


Sai Gòn lúc rạng đông. Ngay lúc này Schlesinger và tôi hành 
động rât ăn khớp. Chúng tôi dự trù 13 trực thăng sẽ đột 
xuất. Nhưng muốn bảo đảm chắc ăn, chúng tôi đồng ý sẽ 
phải sử dựng đến 19 chiếc. Martin sẽ là người cuối cùng trên 
chiếc trực thăng chót. 

Cuộc đàm thoại giữa Schlesinger và tôi trong thời gian ban 
bố quyết định này đã đạt kết quả và làm cho bầu không khí 
của giờ phút này dễ chịu hơn bất cứ một cuộc hội thoại nào: 
Kissinger: “Ông Jim.” 

Schlesinger: “Da chào ông Henry. Chúng ta đã gửi một 
thông điệp cho họ vì những loại trực thăng 46 cũng như 53 - 
tổng số là 19 chiếc sẽ di tản 760 người còn lại - là tất cả tàu 
mà ông ta (Martin) có, và chúng ta mong họ- ông ta - sẽ ra 
đi trên chiếc thứ 19 là chuyến sau cùng để kết thúc luôn vào 
khoảng 3g 30 sáng”. 

Kissinger: “Bây giờ ông nói với ông ta, ông Jim ơi, nếu ông 
không thêm đây là lệnh của tổng thống thì ông ta sẽ không 
thi hành đâu.” 

Schlesinger: “Đúng lắn,một chúng tôi sẽ thi hành.” 
Kissinger: “Đó là điều mà tôi muốn chắc ông sẽ nói thêm 
như vậy.” 

Schlesinger: “Tôi sẽ làm đúng y như vậy. Ông ta là một nhân 
vật với một sứ mạng.” 

Kissinger: “Ô, ông ta có một người con trai tử trận tại đó.” 
Schlesinger: “Vâng, ông nên thán phục ông ta.” 

Kissinger: “Hãy nhìn kỹ những suy tư của ông ta đã đi đúng 
chiều hướng.” 

Schlesinger: “Đúng như vậy. Tưởng nhớ và nghị lực.” 


Kissinger: “Va tôi nghĩ...” 

Schlesinger: “Óng khóc...” 

Kissinger: “Tôi nghĩ ông và tôi sé rất sung sướng làm điều 
này.” 

Tôi ghi lại giai doạn nây bởi vì 20 năm sau tôi đã xem một 
chương trình vô tuyến truyền hình kể lại một ông đại tá quá 
xúc động kể nỗi khổ tâm của ông ta khi nói có 400 người 
bạn Việt của Hoa Kỳ bị bỏ lại bên trong tòa đại sứ là nơi mà 
ông ta đã điều hành cuộc di tản. Tôi đã bùi ngùi và đi tìm 
gặp ông đại tá đó ở trường đại học chiến tranh lục quân và 
xác nhận lời tuyên bố của ông ta trong chương trình đó. 
Không ai nói với tôi điều đó cả, cũng như không có một hồ 
sơ lưu trữ nào về sự bỏ rơi trong nhiều buổi họp tham mưu 
chung quanh biến cố này cả. 

Tôi vẫn còn chưa hiểu những gì đang xảy ra. Tôi biết 19 
chiếc trực thăng đã rời khỏi tòa đại sứ - vì tôi đã được báo 
cáo sau mỗi chuyến cất cánh và martin đã bay trên chuyến 
cuối cùng. Tôi không có một giải thích nào tại sao có người 
bị bỏ sót lại ngoại trừ cổng sắt tòa đại sứ đã được mở lại để 
được đón thêm một nhóm khác sau con số nguyên thủy 760 
Không lâu sau 4 giờ chiều tôi đã trấn an George Meany, chủ 
tịch AFL-CIO rằng những nhà lãnh đạo nghiệp đoàn lao động 
đã được bốc đi. Lời yêu câu của ông ta là một trong nhiều 
yêu cầu gửi đến chúng tôi để di tản một số người Việt có 
nhiều liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ. Đến 4g 58 giờ Hoa Thịnh 
Đốn (4g 58 sáng hôm sau ở Sài Gòn) Martin rời khỏi tòa đại 
sứ ra đi trên chuyến trực thăng thứ 19 hay sau chót hay cái 
mà chúng tôi nghĩ là cuối cùng. Ông ta đã thi hành một công 


tác phi thường. Chỉ huy quán xuyén, nhiều khi ương ngạch 
cứng đầu; ông ta là một người tận tâm can đảm như ông ta 
từng là người cẩn thận chu đáo. Trong một thời gian 2 tuần 
lễ martin đã điều hợp nhịp nhàng cuộc đi tản trên 50 ngàn 
người Việt và 6000 Mỹ kiều mà chỉ có 4 người bị thương. 
Ông ta đã giữ cho tình thế được yên tĩnh bình thường để có 
thể di tản 80 ngàn người tị nạn khác. Câu văn phụ thêm tôi 
gửi cho ông ta trên chiếc tàu cứu nạn đã xuất phát từ trái 
tim tôi. 

Tôi chắc rằng ông biết tôi nhận cảm sâu xa đến chừng nào 
về công tác ông thực hiện trong những điều kiện ngặt 
nghèo, xin ông hãy nhận lời tri ân sâu xa tự tim tôi và những 
lời thán phục nồng hậu. 

Brent Scowcroft, người đã từng trao đổi hầu như hàng ngày 
với Martin đã thêm vào phần tái bút: “Gramham ông là thần 
diệu. Ký tên: Brent”. Đối với Brent đây là điều tương đương 
với sự tuyên dương ôcng trạng Martin với huy chương danh 
dự Scowcroft. 

Ngay sau khi tôi nghĩ là chuyến trực thăng cuối cùng đã cất 
cánh tôi băng ngang qua khoảng trắng giữa tòa Bạch Ốc và 
tòa nhà văn phòng điều hành quản trị cũ để họp báo. Tóm 
tắt các biến cố torng ngày, tôi giải đáp các câu hỏi, niềm tin 
tưởng thúc đẩy dồn dập là buộc tôi xác nhận quan điểm có 
sẵn của các phóng viên là một việc đã xảy ra là một lỗi lầm 
không thể tha thứ được. Bực bội về những thảm trạng xảy ra 
cùng lúc trên thế giới, tôi đã từ chối trách nhiệm: 

“Tôi nghĩ rằng đây không phải là một cơ hội, khi người Mỹ 
cuối cùng đã rời khỏi Sài Gòn, để đánh giá 1 thập niên rưỡi 


của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, bởi vì cũng rât công bình 
mà nói rằng nếu năm thời chính quyền đảm nhiệm, sau hết 
tất cả bởi những con người phục vụ cho quyền lợi của mẫu 
quốc họ đã đưa đến những kết luận có thể có những trục 
trặc trong vấn đề đánh giá của họ ngay cả nếu co những lý 
do khác biệt làm cho mọi cố gắng không thể thành công 
được. 

Như tôi đã đề cập tời, có những yếu tố đặc biệt quyết định 
trong những năm gần đây. Nhưng tôi nghĩ rằng những cái gì 
mà chúng ta bây giờ cần ở quốc gia này, ít ra là vài tuần lễ 
và hy vọng trong vài tháng tới là hàn gắn vết thương và 
thông qua vấn đề Việt Nam và chỉ chú tâm vào những vấn 
đề trong tương lai mà thôi. 

“Trở lại văn phòng tôi, tôi vẫn nhận thấy rằng Việt Nam vẫn 
còn khó bỏ qua được dễ dàng.” 

Trong khi Graham Martin và những cộng sự viên còn lại của 
tòa địa sứ đã ra đi thực sự lúc 4g 58 sáng giờ Sài Gòn những 
đơn vị của lũ đoàn 9 thủy bộ bảo vệ cuộc di tản - gồm có 
129 TQLC đã bị bỏ rơi lại vì vài lý do khó hiểu, không giải 
thích được. Những điều đáng tin cậy được nhen nhúm quanh 
sự việc này, nhưng những người trong chúng tôi ở phòng hội 
tòa Bạch Ốc không có thì giờ để nghĩ đến dư luận bên ngoài. 
Trực thăng vận đã hoàn tất. Đã 7g 53 tối giờ Hoa Thịnh Dón 
và (đã thực sự là ban ngày ở Sài Gòn) khi chuyến trực thăng 
bốc người lính TQLC cuối cùng rời khỏi mái nhà tòa đại sứ. 
Hai giờ sau đó đoàn xe tăng Bắc Việt lăn bánh vào Sài Gòn, 
một chiếc trong bọn ủi xập cổng chính của dinh độc lập. 
Không có sự bàn giao chính quyền bởi vì như thế sẽ áp đặt 


một sự độc lập hiện hữu hay ít ra là tu trị, Nam Việt Nam. 
Thay vì như vậy Minh cồ và toàn thể văn phòng nội các ông 
ta đã bị quản thúc và biến mât khỏi dư luận công cộng. 
Chính phủ cách mạng lâm thời thoát thai từ mật trận giải 
phóng gây ấn tượng torng chính giới tây phương từ thập 
niên qua như là một chính phủ liên kết mọi thành phần ở 
Nam việt - cũng biến mất với Minh có. Trong vòng một năm 
cả hai Việt Nam được thống nhất theo truyền thống của 
cộng sản. Không phải là nền tự trị áp dặt cho miền Nam. 
Hàng trăm ngàn người ở miền Nam, kể cả những người ở 
trong chính quyền hay quân đội đều bị tập trung vào những 
cái gọi là “trại tù học tập cải tạo” - một danh từ hoa mỹ của 
các trại tập trung mà họ sẽ bị giam giữ hàng chục năm. 
Hàng chục ngàn người vượt biển làm thuyền nhân, nhưng 
nhà sư phật giáo đã từng đòi hỏi tự trị nơi nhà cám quyền 
Sài Gòn đã góp phần với chính quyền Kenndy để lật đổ cố 
tổng thống Ngô Đình Diêm ở Nam Việt và chính phủ của ông 
ta đều bị bắt cầm tù trong những điều kiện hết sức dã man 
tàn bạo. 

Ó Hoa Thịnh Đốn, không có gì thay đổi quan trọng do thảm 
cảnh Việt Nam cả. Ngày 1/5/75, một ngày sau khi Sài Gòn 
sụp đổ, hạ viện đã bác bỏ yêu cây của Ford về ngân khoản 
327 triệu để tài trợ và di trú dân tị nạn đông dương. Những 
nhà lãnh đạo hạ viện trong nhiều tuần họp đã tranh cải 
chống lại cố gắng cứu trợ người Việt, và bây giờ hạ viện lại 
bác bỏ ngân sách tị nạn cho những người đã được cứu vớt. 
Những ý kiến thứ hai rất ít và rất mập mờ. 

Cuối cùng trong chiều hướng thuận lợi để được yên ổn tâm 


hồn dài han, nay mai đây, chúng ta phải duyệt lại vấn dé tại 
sao những người tâm huyết của cả mọi phía đều không tìm 
được lối thoát để tránh khỏi sự tàn phá và tại sao tấn bi kịch 
nội bộ đã làm chúng ta tê liệt nội bộ đầu tiên rồi làm chuyện 
chúng ta phải bó tay? Như trong ngày chiếc trực thăng cuối 
cùng rời khỏi mái nhà tòa đại sứ thì chỉ có cảm giác trống 
vắng bỏ không tồn tại mà thôi. Những người trong chúng ta 
đã từng chiến đấu trên trận tuyến để tránh sự thiệt hại cuối 
cùng đều rất am hiểu thảm trạng để ôn lại lịch sử của sự 
can thiệp của Hoa Kỳ trong 20 năm. Và bây giờ thì đã quá 
chậm để thay đổi cục diện mọi tình huống. 

“The End of Việt Nam", 

trích từ “Years of Renewal” - 1999 

cúa Henry Kissinger, Ph.D. 

Phụng Hồng phỏng dich. 

Báo ĐẠI CHÚNG 


Nguón: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Whatever 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


